Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

(Ôn thi TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015) 
Biên soạn: Huỳnh Chỉ Hào - THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu 

PHƯƠNG PHÁP HÀM số 


Bài 1 : Giải hệ phương trình 


2y 3 +12y 2 +25y + 18 = (2x + 9)V* + 4 (1) 

V3x + 1 + 3x 2 —14x —8 = ^/ó —4y —y 2 (2) 

(Thi thử của THPT Nghi Sơn - Thanh Hóa ) 


X > — 4 

3 


(*) 


Bài giải 

V Điều kiện: 1 

6 — 4 y — y 2 > 0 

V Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giản của X và y 
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu /(«) = / (v) ) 

♦ 2 y + 12y + 25y + 18 = (2x + 9)V-* + 4 <=> 2(y + 2) + ( y “ l“2) = 2^x + 4j + -y/x + 4 (3) 

[Tại sao ?] 

♦ Xét hàm đặc trưng f(t) = 2t 3 +t trên R ta có: 

/'(í) = 6r +1 > 0, Ví e R => /(í) đồng biến trên M 


Nên: (3)o/(y + 2) = /(VV+4)^y + 2 = VV+4 
V Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn 




y > —2 

(y + 2f = x + 4 




V3x + 1 — Vó —X + 3x 2 — 14x — 8 = 0 


y > —2 

x = 4y + y 2 (4) 

(5) 

♦ Phương trình (5) có một nghiệm là X = 5 nên có thể biến đổi về phương trình tích số bằng kỹ thuật nhân 
liên hợp. 

(5) <=>■ Ụĩx+Ỉ — 4j — ^V6 —X — lì + 3x 2 —14x —5 = 0 (Tách thành các biểu thức liên họp) 

^ x ^ — h Ị x 5 -f (x —5)(3x + l) = 0 (Nhân liên hợp) 

v3x + l + 4 n/6 — X 


(x —5) 


V 3x +ĩ -Ị- 4 Vố — X 4" 1 


+ (3x +1) 


>0 


= 0 X = 5 


♦ Với X = 5 => y = 1 (thỏa điều kiện (*)) 

V Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (5;l) <g) 







































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 



PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

Bước 1: Tìm điều kiện cho các biến X, y của hệ phương trình (nếu có) 

Bước 2: Tìm một hệ thức liên hệ đơn giản của X và y bằng phương pháp hàm số 

+ Biến đổi một phương trình của hệ về dạng f(u) = f(v) (u, V là các biểu thức chứa x,y) 

+ Xét hàm đặc trưng f(t), chứng minh f(t) đơn điệu, suy ra: u = V (đây là hệ thức đơn giản chứa X, y) 

Bước 3: Thay hệ thức đơn giản tìm được vào phương trình còn lại của hệ để được phương trình 1 ẩn 

Bước 4: Giải phương trình 1 ẩn (cần ôn tập tốt các phương pháp giải phương trình 1 ẩn). 


Bài 2: Giải hê nhưoTis trình 

X 3 —y 3 + 17x — 32_y = 6x 2 —9y 2 — 24 (1) 

(y + 2)yJx + 4 + (x + 9)yỊ2y — x + 9 =x 2 +9y4-l (2) 

( Thi thử của THPT Chuyên Vĩnh Phúc) 


Bài giải 

_ x \x > —4 

V Điều kiện: -T 

yly — x + 9 > 0 

V Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giản của X và y 
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu / (w) = / (v) ) 


♦ X 3 — y 3 + 17x — 32y = 6x 2 — 9y —24 44 X 3 — 6x 2 + 17x — 18= y — 9y+32_y — 42 [Tại sao ?] 

\3 


4* (x-2) +5(jc-2)=(y-2) +5(y-2) (3) 


♦ Xét hàm đặc trưng f(t) = t 3 + 5t trên R ta có: 

/'(í) = 3í 2 + 5>0,VígM =4 f(t) đồng biến trên M 
Nên: (3)o/(ĩ-2)=/(j-3)or-2 = }'-3 0) | = r + l 

V Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn 


(x + 3)Vx + 4 + (x + 9)Vx + ll = X 2 +9x + 10 


(4) 


(5) 


♦ Phương trình (5) có một nghiệm là X = 5 nên có thể biến đổi về phương trình tích số bằng kỹ thuật nhân 
liên hợp. 

(5) «4- (x + 3)Ụx + 4 - 3 ) + (x + 9 )ỊVx+TĨ — 4 j = X 2 + 2x-35 (Tách thành các biểu thức liên họp) 

44 (x + 3 ).—J 5 -|-(x + 9). = ^ -= (x —5)(x + 7) (Nhân liên họp) 

Vx + 4+3 Vx + 11+4 


44 (x — 5 ) 


X “b 3 

x + 9 

sị X + 4 + 3 

Vx + 11 +4 


-(x + 7) 


= 0 
































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 




X —5 = 0 

X -T 3 


x + 9 


a/xT~4 + 3 yỊX -T lĩ -T 4 

♦ Chứng minh (6) vô nghiệm 


-(x + 7) = 0 


( 6 )^ 


x + 3 


x + 5 


x + 9 


X -T 4 -T 3 
■o- (x -T 5) 


1 1 

Vx + 4 +3 2 


Vx + 11 + 4 
+ (x + 9) 


x + 9 


1 1 
Vx + 11 + 4 2 


( 6 ) 


[Tại sao ?] 


yị X + 4 + 3 


= 0 : phương trình VN 


<0 


<0 


<0 


4 Với X = 5 => y = 6 (thỏa điều kiện (*)) 
y Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y ) = (5; 6) ® 


BÀI TẬP TƯƠNG Tự 

Giải các hệ phương trình 

(53 - 5x) VlO-x + (5 y - 48)^9- y = 0 
yị 2x — ỵ + 6 + X 2 — 2x — 66 = <J—2x + y +11 


X 3 + y 3 = 3x 2 — 6x — 3y + 4 

X 2 + ỵ 2 - 6 x + y - 10 = yjỵ + 5 - yj4x + y 


(2012-3x)V4-x+(6y-2009)V3-2y =0 
2yj7x — 8ỵ + 3^/l4x —18y = X 2 + 6 x +13 


X + ẳ/x - yyfỹ—ĩ = 0 
X 4 +\lx 2 — X 2 +1 = x(y — l) 3 +1 











































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


Bài 3 : Giải hệ phương trình 


sj x-ị- 3 + y/x — 2 — -\J y 4 + 5 — y (1) 

X 2 + 2x(y — 2)+y 2 — 8y + 4 = 0 (2) 

(Phạm Trọng Thư GV THPT Chuyên Nguyền Quang Diêu, Đồng Tháp - THTT số 2) 


Bài giải 


V Điều kiện: X > 2 (*) 

V Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giản của X và y 


♦ yjx-\-3-\-^Jx — 2 — yịỹ + 5 — y <=>■ yjX — 2 + — 2)+ 5 — y4~s[ỹ ~t~5 (3) 

/( t)=t+sít 4 + 5 trên nữa khoảng [0; +oo). 


/ liên tục trên [0;+oo) và f'(t) = 1+ I > 0, Vf £ [0;+oo) => /(í) đồng biến trên [0;+oo) 

Ví 4 +5 

Do sjx — 2 > 0 và 4y = (x + y — 2) 2 => y > 0 nên 

(3) / ịsfx^2^j = f(y)<$ sỊx — 2 = y X = y 4 + 2 (4) 


♦ Xét hàm đặc trưng 


V Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn 

4y = (y 4 + y) 2 ^ V (y 7 + 2/ + j-4) = 0o 


y = 0 

y 7 + 2y* + y-4 = 0 


(5) 


♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp hàm số 
Xét hàm số g ( y) = y 1 + 2y 4 + y — 4 trên nữa khoảng [0; +oo). 

Do g liên tục trên [0;+oo) và g'(v) = 7_y 6 + 8y 3 + 1 > 0, Vy E [0;+oo) =>• g(y) đồng biển trên [0;+oo) 


Nên: ( 5 ) <s> g (y) = g ( 1 ) <Í4> y = 1 

* Với V = 0 =>• X = 2 [thỏa (*)] 

* Với y = 1 => X = 3 [thỏa (*)] 

V Vậy hệ phương trình có hai nghiệm (x;y)là (2;0) và (3; 1 ) ® 




























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


Bài 4: Giải hê phương trình: 

x 3 -3x-y 3 -6y 2 -9y-2 + ln-—y = 0 (l) 

y[log 2 (x-3) + log 3 y] = x + l ( 2 ) 


(Thi thử của THPT Chuyên Vĩnh Phúc) 


Bài giải 


V Điều kiện: 


x-1 


. >0 

y + 1 

x — 3 > 0 <=> 
y >0 


X > 3 
y > 0 


(*) 


V Khai thác phương trình (1) đế tìm hệ thức liên hệ đơn giản của X và y 

\3 / ,n2 . , / . ,\3 . . ,\2 


(3) 


♦ (l) (x-l) +3(x-l) +ln(x-l) = (y + l) +3(y + l) +ln(x + l) 

♦ Xét hàm đặc trưng / ịt ) = í 3 + 3f 2 + ln t trên khoảng (0; +co) 

/'(í) = 3í 2 + 6í+ -> 0 Ví > 0 => /(í) đồng biến trên khoảng (0;+oo) 
Do X — 1>0 và y + l>0 nên 

(3)«/(x-l) = /(y + l)«x-l = y + l<»y = x-2 (4) 

V Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn 


(x-2)[log 9 (x-3) + log 3 (x-2) =x + l 


(5) 


♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp hàm số 


(5) <=>log 2 (x-3) + log 3 (x-2) = -^i«log 2 (x-3) + log 3 (x-2)--^tỉ = 0 (6) 
♦ Xéthàmsố g(x) = log 2 (x-3) + log 3 (x-2 )- ~~ trên khoảng (3; +co) 


■ > 0 Vx > 3 


g'(x)~ —— * - + 7 ~— ~T~~ - +-—I 
(x-3)ln2 (x-2)ln3 (x-2) 2 

g (x) đồng biến trên khoảng (3;+oo) . 

Nên (6) <=> g(x) = g(5) <=> x = 5—»y = 3 [thỏa mãn (*)] 
V Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) = (5;3) <g) 























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


Bài 5: Giải hê phương trình:. ■ 

3x 2 +3y 2 + 8 = (y-x)Ịy 2 +xy + x 2 +6j ( 1 ) 

(x + y-13)(/3y-14-V^Ĩ) = 5 ( 2 ) 


(Thi thử của THPT Chuyên Vĩnh Phúc) 


Bài giải 


¥ Điều kiện: I 


X + 1>0 


<=> i 


X>-1 

14 (*) 

3 


y> 


[3y -14 > 0 

¥ Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giản của X và y 

♦ (l) (x + l) 3 + 3(x + l) = (y-l) 3 +3(y-l) (3) 

♦ Xét hàm đặc trưng f(t) = t ì + 3t ,íeR 

f'{t) = 3r + 3> 0,Ví e M=> f{t ) đồng biển trên M . 
Dox + l>0 và y — 1 >0 nên 

(3)^ f(x + l) = f{y-l)ox + l = y-lox + 2=y (4) 

¥ Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn 

( 5 ) 


(2x-ll)(V3x-8 - Vx+Ĩ) 


= 5 


♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp hàm số 

Ta nhận thấy X = -^ không là nghiệm của phương trình (5) nên 


( 5 ) <=> /3x-8 - VxTT- 


2x-l 1 


= 0 . 


( 6 ) 


Xét hàm số 


g (x) = V 3x-8 - VxTT - — — — , X e 


8 11 MI 

/ỉ/ 1 M /s+00 
3 2/ 1 2 


, 3 1 . 10 3//+I-/3X-8 , 10 . nu lA (11 /1 

g '( x )=— 7 ==-— 1 == + -— — = —7===== + -— — >0 Vxe & //+00 

2 / 3^8 2///Ĩ (2X-11) 2 2Ặĩx-S)(x + l) (2X-11 ý u 2 ) u ) 


g (x) đồng biến trên các khoảng Ị 8 Ị & 


11 


: ;+oo 


* Trênkhoảng ^ thì g(x)đồngbiến, 3e ^;*-M,g(3) = 0 nên 

_ 3 2 J _3 2 y 

(6) -£4- g(x) = g(3)<=>x = 3—>y = 5 [thoảmãn(*)] 

* Trên khoảng Ị^;+oojthì g(x) đồng biến, 8eỊ^y;+ooj,g(8) = 0 nên 

(6) -44- g(x) = g(8)<=>x = 8—>y = 10 [thoả mãn (*)] 
¥ Vậy hệ phương trình có hai nghiệm (x,y) = (3;5),(x,y) = (8;10) ® 






































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


BÀI TẬP TƯƠNG Tự 

Giải các hệ phương trình 


1 ) 


(4x 2 + l]x + (y-3)i/5-2y =0 
4x 2 + y 2 + 2 V 3 — 4x = 7 


2 ) 


X 3 -y 3 = 3y 2 + 4y-x + 2 

sịx+ y + 3yjx + 3y + Ỉ9 = 105 - y 3 - xy 


■\J 4-V + 2 -T -\J 2 y -ỹ~4- — 6 

2(2x + l) 3 + 2x + l = (2y-3)Vj-2 















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


2y 3 + y+ 2xyỊĩ^x = 3\Ị\^X ( 1 ) 


Bài 6 : Giải hệ phương trình 



(Thi thử của THPT Trần Phủ - Thanh Hóa ) 


Bài giải 

X < 1 

V Điều kiện: 3 3 (*) 

--T <y< T- 
2 2 


V Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giản của X và y 
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu /(«) = / (v) ) 

♦ 2y 3 + y + 2x\/l — X = 3Vl — X <+ 2y i + y = 2Vĩ — X — 2xVl — X + Vl — X 


<+ 2_y 3 + V = 2(l — x)Vl — X + Vl — X 


(3) 


♦ Xét hàm đặc trưng f[t) = 2t 3 +t trên R ta có: 


/'(í) = 6r +1 > 0, Ví G R => / đồng biến trên R 



Nên: 


(4) 


y =\ — X 


V Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn 


V4x + 5 = 2x 2 — 6x — 1 


(5) 


♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp đặt ẩn phụ chuyển về hệ đối xứng loại II 
• Phương trình (5) viết lại thành: (2x — 3) 2 = 2y/4x + 5 +11 
Điều kiện 


í 3Ì 


Đặt ■s/4x + 5 =2t — 3 t>-~ , ta được hệ phương trình: 


[Tại sao ?] 



• Trừ theo từng vế của (6) và (7) ta được: 

4(x + í —3)(x —í) = 4í —4x (x —í)(x + í — 2) = 0 

+ Khi X = t , thay vào (7) ta được: 

4x 2 — 12x + 9 = 4x + 5<+x 2 — 4x + l = 0+>x = 2±^ 

So với điều kiện của X và í ta chọn X = 2 + . [không thỏa mãn (*)] 

+ Khi X + í — 2 = 0 < v=7 > t — 2 — X, thay vào (7) ta được: 

































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 

[\-2xf = 4i + 5or - 2x — 1 = 0<=>X = 1± V 2 (loại) 

So với điều kiện của X và t ta chọn X = 1 — \Ỉ2 . 

♦ Với X = 1 — V 2 =>• y = ±yỈ2 . [thỏa mãn (*)] 

V Vậy hệ phương trình có hai nghiệm (x;y)là Ịl — V2; — ịỈ2 ) và (1 —V2;V 2 ) (8) 


Bài 7 : Giải hệ phương trình 


2x 3 -4x 2 +3x-l = 2x 3 (2-y)V3-2y (1) 

y/x + 2 = ^14 —x^/3 —2y+1 (2) 

(Thi thử của THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nằng) 


Bài giải 

V Điều kiện: 


-I 


(*) 


X > —2 

V Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giản của X và y 
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu f(u) = f (v) ) 

♦ Do X = 0 không thỏa hệ nên ta có: 

(1) ^ 2-^ + Ặ-i r = 2(2-y)V3^27 




L lì 

3 

í, lì 

1 -- 

+ 

1 -- 

xj 


x) 


= (3-2y)V3-2y + V3-2y 


(3) 


♦ Xét hàm đặc trưng /(í) = r 3 +f trên R ta có: 

/'(í) = 3r +1 > 0, Ví E R => / đồng biển trên 

Nên: (3)^/íl-^| = /(V3-2y)^l-ì = V3-2y 

V The (4) vào (2) để được phương trình một ẩn 


yjx + 2 = ị]l5 — X + 1 


(4) 


(5) 


♦ Phương trình (5) có một nghiệm là X = 7 nên có thể biến đổi về phương trình tích số bằng kỹ thuật 
nhân liên họp. 

(5) o V* + 2-3 + 2-^/l5-x = 0 


<=> (x — 7 ) 


1 , 1 

r —- +- 2 

Vx + 2+3 4-2ịlx + l5 + ự]x+l5j 

2Õ 


= 0 


<=> X = 7 







































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


♦ Với X = 7 


y = —— [thỏa mãn (*)] 

• 98 


V Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)là 


7;ỊT 

98 


Bài 8: Giải hê phương trình 

1 0 1 2 1 3x -j- 4 

x + 3j + l— y + - -— 

y \ X + 1 

(1) 


yj9y -2 + ỉjlx + 2y + 2 = 2y + 3 

(2) 


( Thi thử của THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nang) 


Bài giải 

V Điều kiện: 


X > — 1 

,>! 

• 9 


(*) 


V Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giản của X và y 
(sử dụng phương pháp hàm số kiểu / (w) = / (v) ) 

♦ Ta có (l) ỵ 2 — — — 3y = x + l- 7 1 — 3^Jx + 1 

y yj X + 1 


(3) 


♦ Xi 


Cét hàm đặc trưng /(í) = r — - — 3t trên (0;+oo) ta có: 

(2f + l)(f-l)' 


Nên: 


f'(t) = — ' ~Y ~ —— > 0, Ví G (0;+oo) =>• / đồng biển trên (0;+oo) 
( 3 ) yy f (y)= f ị^s/x + ĩ^l y = ^fx + ĩ yy x = y 2 -l (4) 


V Thế (4) vào (2) để được phương trình một ẩn 


V9y-l+^/7y 2 + 2y-5 = 2y + 3 


(5) 


♦ Phương trình (5) có hai nghiệm là y = 2 y = 3 và nên có thể biến đổi về phương trình tích số bằng kỳ 
thuật nhân liên họp. Định hướng biến đổi về dạng ( y —2)(y — 3)./í(x) = 0 hay Ịy 2 — 5y + ój./ỉ(x) = 0 

(5) ^ y j9y-2-(y + 2) + ịlly ĩ + 2y-5-{y + l) = 0 

y 2 -5y + 6 (v+l)(j 2 -5y + 6) 




y j9ỵ-2 + y + 2 


(y + l) +(y + l)^/7y 2 +2y — 5 -yịìỊĩy 2 + 2y — 5Ị 


(y 2 — 5y + ój 


Ị _ I _ y+1 _ 

yj9y — 2 + y+ 2 (y +1) 2 + (y + l) ^7 y 2 + 2y - 5 + ịýĩỹ* + 2y - 5 Ị 2 

>0 


= 0 










































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


ỵ 2 — 5y + 6 = 0<í=> 


ỵ = 2 

y = 3 


♦ Với y = 2 => X = 3 [thỏa mãn (*)] 

♦ Với y = 3 =>• X = 8 [thỏa mãn (*)] 

V Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)là (3; 2); (8;3) ® 


Bài 9 : Giải hệ phương trình:. 


X 2 +y 2 -y =(2x+i)(y-2) 
V3x-8 -yfỹ = 


x + y-2 


(1) 

( 2 ) 


Bài giải 


V Điều kiện: < y > 0 

x+ y -12 0 


_ 8 
x>f- 
3 


(*) 


V Khai thác phương trình (1) để tìm hệ thức liên hệ đơn giản của X và y 

♦ (l) o (y-x-l) 2 = 0<=>y = x + l 

V Thế (3) vào (2) để được phương trình một ẩn 


V 3x -8 — \Ịx +1 = - 


2x-l 1 


♦ Giải phương trình (5) bằng phương pháp hàm số 


(5) <=> V3x-8 - Vx+T- 


2x-l 1 


= 0 . 


(3) 


(5) 


( 6 ) 


Xét hàm số 


/ (x) = \j3x — 8 - yjx + l - 


2x-ll 


,x e 


8 11 , 

|U 

3 2 


í 11 

—;+00 
V 2 


ft(A 3 _ ỉ í 10 3\/x+T-V3x-8 t 10 

[X) ~2j3^8 2VÍTT + (2x-ll) 2 ~2ự(3x-8)(x + l) + (2x-ll) 

=> / (x) đồng biến trên các khoảng 
Ạ Trên khoảng 


2 >0 Vxe|S;“|& 


11 


: ;+co 


8.11 

3’ 2 


& 


11 

—;+00 

V 2 


nen 


thì f(x) đồng biến, 3e 3 ^]’/( 3 ) = 0 

(6) /(x) = /(3)<=>x = 3—>y = 4 [thoả mãn (*)] 

* Trên khoảng Ị^;+oojthì /(x)đồng biển, 8 eỊ^;+coJ,/( 8) = 0 nên 

(6) <=> /(x) = /( 8)<»x = 8 —>y = 9 [thoả mãn (*)] 
V Vậy hệ phương trình có hai nghiệm (x,y) = (3;5),(x,y) = (8;10) ® 









































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


XEM THÊM PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ DẠNG TRÊN 

CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH DẠNG 

(ax + bỴ = p ! lja'x + b' + qx + r 

(x là ẩn số; p,q,r,a,b,a',b' là các hằng số; paa'^ 0; «e{ 2;3} 

Dạng thường gặp: (ox + ồ) 2 = pyja'x + b' +qx + r 

1. Phương pháp giải 

Đặt ẩn phụ: 

+ Đặt ’ỳja'x + b' = ay + b nếu pa'> 0 
+ Đặt ’<ja'x + b' = — ịay + b ) nếu pa'< 0 

Bài toán dẫn đến giải hệ phương trình hai ẩn đối với X và y : 

h(x) = Ay + Bx + C 
h(y) = (A'+B)x + C' 

(*) thường là hệ đối xứng loại 2 đối với X và y . 

Chú ý: Có thể sử dụng phưong pháp nâng lũy thừa để đưa về phương trình bậc bốn. 

2. Các ví du 


Ví dư 1 : Giải phương trình V2x + 15 = 32x 2 +32x — 20 (1) 


Lòi giải 


• Điều kiện: 2x + 15>0<=>x> — 

• Phương trình (1) viết lại thành: 


Đặt \/ 2 a " — 13 — 4y T 2 


?>- 


15 

2 


2(4x + 2 ) Z = V2 x + 15+28 
lì 

' , ta được hệ phương trình: 


(4y + 2) 2 = 2x + 15 (2) 
(4x + 2) 2 = 2y + 15 (3) 


• Trừ theo từng vê của (2) và (3) ta được: 




















Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


(4y + 4x + 4)(4y — 4x) = 2(x — y) (x — y)[l + 8(x + y + l)Ị = 0 

+ Khi x = y , thay vào (3) ta được: 


(4x + 2) 2 = 2x +15 o 16x 2 + 14x -11 = 0 o 


1 

X = — 
2 


11 


X = — - 


So với điều kiện của X và y ta chọn X = —. 

2 

9 

+ Khi l + 8(x+y + l) = 0<í+y = — X — thay vào (3) ta được: 

8 

(4x + 2) 2 = -2x-- + 15^64x 2 + 72x-35 = 0^»x = - 9± ^ĩ - 
v ’ 4 16 


So với điều kiện của X và y ta chọn X : 


-9 + V 22 T 


16 


Tập nghiệm của (1) là s = 


1,-9 + 7221 

2 ’ 16 


Ví du 2 : Giải phương trình 4x 2 + 73 X + I + 5 = 13x 


( 1 ) 


Lòi giải 


• Điều kiện: 3x + l>0ox>—- 

3 


Phương trình (1) viết lại thành: (2x — 3) 2 = — 73x+T + X + 4 


Đặt 73x4-1 = — (2y — 3 ) 




ta được hệ phương trình: 


(2x-3) 2 = 2y + x + l (2) 
(2y-3) 2 = 3x + l (3) 


• Trừ theo từng vế của (2) và (3) ta được: 

2(2x + 2y — 6)(x —y) = 2y — 2x <ỉ=> (x— y)(2x + 2y — 5 ) = 0 
+ Khi X = y , thay vào (3) ta được: 

4x 2 -12x + 9 = 3x + 1^4x 2 -15x + 8 = 0ox = 


So với điều kiện của X và y ta chọn X : 


15-797 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


Tài liệu ôn thi môn Toán TNTHPTQG - Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 


+ Khi 2x + 2y — 5 = 0 <=> 2 y = 5 — 2x , thay vào (3) ta được: 


(2 — 2xf = 3x +1 <=> 4x 2 — llx + 3 = 0<t4>x = 


11 ±>/73 


So với điều kiện của X và y ta chọn X: 


11 + V73 
8 


Tập nghiệm của (1) là s = 


11+ >/73,15-797] 
8 ’ 8 


3. Môt số bài toán tư luyện 

Giải các phưong trình 

1) Jx + 6 = X 2 +4x 2) X 2 — 4x — 3 = >/x+~5 

4) 4x 2 +14x + l 1 = 4>/6x +10 5) 9x 2 +12x-2 = 73x + 8 7) 


3) 72x — 1+x 2 — 3x + l = 0 
6 ) 9x 2 — 6x — 5 = y/ĩx + 5 


Hết 

















